Đêm tối thật là lạnh lẽo. Bóng đêm rộng lớn bao trùm 
lên khắp khu rừng hoang vắng. Thỉnh thoảng lại có 
tiếng dã thú vang lên làm cho người ta cả thấy sợ hãi 
không thôi. Thế nhưng, điều đó vẫn chưa phải là tất cả. 
Trong một cô nhi viện gần đó, một cảnh tượng khủng 
khiếp và kinh hãi hơn thế đang diễn ra. 

Trong một căn phòng tồi tàn nhỏ bé ở cô nhi viện, mùi 
máu tươi lan tỏa khắp không khí. Cảnh tượng kinh 
khủng trong phòng khiến người ta không rét mà run. 
Một đám trẻ con tầm 6-7 tuổi, có vài đứa lớn hơn 
đang sợ hãi co rúm trong một góc phòng. Chúng đưa 
đôi mắt kinh hoàng nhìn vị bảo mẫu của mình. Bảo mẫu 
của chúng, một người đàn bà trung niên béo mập đang 
nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, vật vã vì đau đớn. Trên 
bụng bà ta xuất hiện một vết rạch lớn, cực sâu, làm 
cho máu chảy ra không ngừng, phun đầy lên mặt đất. 
Miệng bà ta run cầm cập. Đôi mắt trắng dã nhìn người 
trước mặt. 

Đứng trước bà ta là một cô bé tầm 4 tuổi. Nếu nhìn vào 
cô bé này thì từ đầu tiên để hình dung cô chính là...cực 
kỳ xinh đẹp. Cô sở hữu mái tóc dài ngang lưng đen 
nhánh, khuôn mặt trái xoan, đôi môi đỏ hồng, làn da 
trắng như tuyết và đôi mắt lam thanh thuý. Trông cô 
tựa như một thiên sứ đáng yêu. Chỉ là, trên khuôn mặt 
thiên sứ này lại là một nụ cười ma quỷ, lạnh lẽo đến 
thấu xương. Trên đôi tay bé nhỏ là một con dao găm 
sắc nhọn, sáng loáng dính đầy máu tươi. Cô cúi người 
xuống, đưa tay nâng cằm người bảo mẫu lên. Thấy 
được khuôn mặt sợ sệt của bà ta, ý cười trên môi cô 



càng đậm, giọng nói lạnh như băng vang lên: 


"Dì Dung yêu quý của tôi, bốn năm này, những hành hạ 
của dì cùng đám nhóc ngu xuẩn kia đối với tôi, em trai 
tôi và cả Linh Linh nữa, chắc cũng đã đến lúc hoàn trả 
đầy đủ rồi nhỉ?" 

"Mà...mày muốn là...làm gì?" Người bảo mẫu gắng 
gượng hỏi lại, một tay đè lên vết thương đang không 
ngừng chảy máu, vẻ mặt nhăn lại vì đau đớn. Bà ta thật 
không dám tin rằng, đứa trẻ luôn ngoan ngoãn cam 
chịu mọi hành hạ cùng sai khiến của bà ta cũng có lúc 
đáng sợ như vậy. Con nhóc cầm một con dao găm 
nhọn hoắt, không chút lưu tình mà đâm vào bụng bà ta. 
Bà ta đã nuôi nó 4 năm lại tuyệt không thể phát hiện ra 
nó ngoan tuyệt và đáng sợ như thế này. Ngoan cường 
ẩn nhẫn, ra tay tuyệt tình. Nó cư nhiên có thể giết 
người mà mặt vẫn không đôi sắc. 

Mặt của người bảo mẫu càng ngày càng trắng bệch, ý 
cười trong mắt của cô bé cũng càng ngày càng sâu. 

Cô cúi đầu xuống, giọng nói lạnh băng, từng chữ từng 
chữ vang lên bên tai bà ta: 

"Tôi muốn bà dùng mạng để trả cho những đau đớn 
mà chúng tôi phải chịu. Đau đớn của tôi, của Linh Linh 
và của Tiểu Vũ - em trai tôi. Hôm nay bà phải hoàn lại 
tất cả những thứ đó." Cô gằn từng tiếng. "Tôi sẽ giết 
bà. " 

"Đừng, dì xin con. Tiểu Tuyết, con đừng làm vậy. Dì sẽ 



không đối xử với các con như vậy nữa. Dì hứa đấy!" 
Bà ta khẩn thiết cầu xin cô. Bà ta còn chưa muốn chết 
đâu. 

"Hối hận sao?" Tiểu Tuyết cười mỉa mai. Đáy mắt lạnh 
lẽo y như Tu La địa ngục. 


"Đúng vậy. Dì hối hận rồi. Con tha cho dì đi." Bà ta nắm 
lấy tay cô. Ánh mắt thảm thương nhìn cô để cầu xin 
một chút lòng nhân từ của cô. Nhưng đáng tiếc là bà ta 
cầu xin nhầm người rồi. Bị hành hạ đến chết đi sống lại 
mấy năm nay, đau đớn phải chịu đựng đã biến Tiểu 
Tuyết thành một ác quỷ đội lốt người. Mà ác quỷ thì 
làm sao có tình người được đây. Tuy vậy, Tiểu Tuyết 
vẫn mỉm cười rực rỡ với bà ta, nói: 

"Dì Dung à, người làm sai mà biết hối hận là rất tốt. 
Nhưng mà..." Nói đến đây, nụ cười của cô tắt ngấm, 
"...hối hận cũng đã muộn rồi." 


Dứt lời, cô vung dao lên. Một phát chém xuống chặt 
đứt yết hầu của người bảo mẫu. Máu từ cổ bà ta phun 
ra tung toé. Hai mắt trợn lên rồi tắt thở. Tiểu Tuyết dẫm 
lên thi thể to béo của bà ta, đi về phía đám trẻ đang co 
rúm lại trong góc phòng... 

Sau đó, chỉ thấy những tiếng hét thê lương của trẻ con 
vang vọng khắp khu rừng. Tiểu Tuyết bước ra khỏi căn 
phòng đầy xác chết kia. Cô dựa lưng vài cánh cửa đã 
đóng, thở dài. 



Ác mộng suốt bốn năm trời cuối cùng cũng kết thúc rồi! 

Bốn năm chịu đựng cũng có ngày tự do! 

-Tuyến phân cách- 

Diệp Lăng Tuyết (Tiểu Tuyết) đẩy cửa một căn phòng 
cuối hành lang. Bên trong phòng là hai đứa trẻ, một trai 
một gái đang ngồi. Đứa bé gái có mái tóc nâu đen, 
khuôn mặt bầu bĩnh, hai mắt đen to tròn. Đó là em gái 
nuôi của Diệp Lăng Tuyết - Tô Linh Linh. Còn đứa bé 
trai thì sở hữu một khuôn mặt cương nghị, ngũ quan 
giống Diệp Lăng Tuyết như đúc. Đứa bé này chính là 
em trai sinh đôi của cô - Diệp Dạ Vũ. 

Thấy Diệp Lăng Tuyết vừa bước vào, Diệp Dạ Vũ liền 
hỏi: 

"Chị, bọn họ sao rồi?" 

"Đều đã chết cả rồi." Diệp Lăng Tuyết đáp lại trong khi 
đang thu dọn một số thứ cần thiết vào trong một 
chiếc balo. 

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?" Lần này lại là Tô 
Linh Linh hỏi. 

"Trước mắt thì cứ phải dời khỏi đây đã. Đừng quên là 
ngày mai đám người kia sẽ đến lấy hàng." Diệp Lăng 
Tuyết kéo khoá balo lên. "Đi thôi." Cô quay sang nói với 
Diệp Dạ Vũ và Tô Linh Linh. 





Ba người rời khỏi phòng, băng qua hành lang dài, đi 
khỏi cô nhi viện. Nhưng khi vừa ra đến cửa thì một 
giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng họ: 

"Những người trong kia là do cháu giết?" 

Cả ba cùng giật mình nhìn về phía giọng nói phát ra. Tô 
Linh Linh sợ hãi lùi lại, Diệp Dạ Vũ che trước mặt cô bé 
còn Diệp Lăng Tuyết thì giơ cao con dao găm về 
hướng giọng nói vừa rồi, cô quát: 

"Kẻ nào?" 

Từ sau một cái cây gần đó, một người đàn ông và một 
người phụ nữ cùng bước ra. Người đàn ông tuấn lãng 
nhưng lại mang theo cảm giác lạnh lùng còn người phụ 
nữ thì dịu dàng nhưng đôi mắt ánh lên một sự sắc sảo 
và uy nghi. 

"Các người là ai?" Diệp Lăng Tuyết cảnh giác hỏi. 
Người đàn ông tiến lên trước, nói với cô: 

"Chúng ta không phải người xấu, cũng không có ý gì 
đâu. Ta chỉ muốn hỏi rằng: Mấy người trong kia có phải 
là do cháu giết không?" 

"Nếu đúng thế thì sao? Liên quan gì đến chú à?" Diệp 
Lăng Tuyết hỏi ngược lại, khuôn mặt thản nhiên như 
thể chuyện vừa xảy ra không liên quan đến cô. 



"ồ? Xem ra cháu không lo lắng gì cả nhỉ, không sợ ta 
báo cảnh sát sao?" Người đàn ông hỏi tiếp. Trong 
giọng nói của hắn còn pha chút ý cười. 

"Báo cảnh sát?" Diệp Lăng Tuyết hơi nhướn mày. Sau 
đó, cô nở một nụ cười mỉa mai." Chú à, chú có cảm 
thấy là mình thật ngu ngốc khi báo cảnh sát về chuyện 
này không? Thứ nhất, chú không có bằng chứng. Thứ 
hai, chú nói một đứa trẻ chưa đến tuổi đi học vừa giết 
người thì có ai sẽ tin." 

Khoé miệng người đàn ông hơi nhếch lên, hắn nói: 

"Quả thật, chẳng ai sẽ tin chuyện hoang đường này? 
Mà ta, cũng không có ý định báo cảnh sát." Ngừng một 
lát, hắn tiếp." Ta chỉ muốn biết, vì sao cháu lại làm như 
vậy?" 


"Ác giả ác báo, hại nhân nhân hại. Đó chính là báo ứng 
cho họ. Vả lại, nếu họ không chết thì người chết sẽ là 
chúng tôi." Trong mắt Diệp Lăng Tuyết lộ ra một tia tức 
giận. 

"Vì sao cháu lại nói như vậy?" Lúc này người phụ nữ 
mới lên tiếng. Nàng khó hiểu nhìn Diệp Lăng Tuyết. 

"Hừ, có ai ngờ được rằng, một cô nhi viện bình thường 
lại ẩn náu một đường dây buôn người ở chợ đen chứ. 
Bọn họ chính là đem đám trẻ ở cô nhi viện bán đi." 

Diệp Lăng Tuyết vừa nhắc đến chuyện này thì sắc mặt 
của Diệp Dạ Vũ và Tô Linh Linh đã tái nhợt. Hiển nhiên, 



việc này đối với bọn họ đã trở thành ám ảnh. 

"Cái gì? Sao bọn họ có thể độc ác như thế?" Người 
phụ nữ thốt lên kinh hoàng. Còn Diệp Lăng Tuyết 
dường như cảm thấy chưa đủ, còn bồi thêm một câu." 
Kết cục của mấy đứa trẻ chúng tôi chỉ có thể dùng một 
chữ "thảm" để hình dung. Chúng tôi, nhẹ thì bị bắt phải 
làm người giúp việc cho người ta, mà nặng thì trở 
thành!" 

"Trở thành cái gì?" Người phụ nữ tò mò hỏi. 

"... Búp bê tình dục." Nghe được câu này, người phụ 
nữ bụm miệng lại, nói không nên lời. Mà Diệp Dạ Vũ 
cùng Tô Linh Linh thì mặt cắt không còn một giọt máu. 

"Trời ạ, sao họ có thể làm như vậy? Họ không có 
lương tâm sao?" Người phụ nữ thì thầm rất nhỏ nhưng 
mấy câu này vừa vặn lọt vào tai Diệp Lăng Tuyết. 

"Trong cái xã hội đầy ô uế này, thứ gọi là lương tâm đã 
sớm không còn trên đời. Con người ấy hả, chính là loài 
sinh vật có dục vọng rất lớn. Vì đạt được điều mình 
muốn mà sẵn sàng vứt bỏ lương tâm, lòng từ ái hay 
mấy thứ đại loại như vậy. Bọn họ thậm chí đã mất hết 
tính người, chỉ là một con quỷ đội lốt người mà thôi." 
Cô nhàn nhạt nói." Nếu hôm nay họ không chết thì 
ngày mai chúng tôi sẽ bị bán cho một gã nhà giàu biến 
thái, bệnh hoạn thích lolita. Đến lúc đó cái chúng tôi 
nhân đươc chính là môt dấu chấm hết." 



"Có thể coi việc cháu làm là sự tự vệ theo một cách 
cực đoan. Thế nhưng, ta lại thấy ngạc nhiên là, vì sao 
cháu giết người mà mặt vẫn không đổi sắc nhỉ?" 

Người đàn ông chợt lên tiếng . Diệp Lăng Tuyết ngẩng 
đầu lên nhìn hắn. Hồi lâu sau cô mới trả lời: 

"Bởi vì, trước đây tôi...đã từng giết người." 

"Trước đây?" 

"ừm. Là thế này, trước đây, tôi đã từng bị bán một lần. 
Lần đó, ngoài tôi ra thì còn một đứa trẻ nữa cũng bị 
bán. Nếu tôi nhớ không lầm thì nhỏ đó 6 tuổi. Chúng tôi 
bị nhốt vào trong xe tải. Khi xe vừa rời khỏi rừng thì cái 
gã đã mua chúng tôi vội vàng ra sau xe để thực hiện 
hành vi đồi bại của mình. Gã ta bắt đầu với con nhỏ kia, 
nó bị cưỡng bức đến chết. Rồi sau đó gã chuyển sang 
tôi. Nhưng mà gã cò chưa kịp làm gì cả thì...đã bị một 
dao của tôi cắt đứt cổ họng, chết không nhắm mắt." 
Ngừng một lát, cô nói tiếp." Đó là lần đầu tiên tôi giết 
người, tuy là có chút sợ hãi thế nhưng, kể từ lúc bị tóm 
lên xe thì tôi đã suy nghĩ đến việc làm thế nào để trốn 
thoát. Và cách duy nhất tôi nghĩ được chính là việc kết 
liễu gã đàn ông kia rồi bỏ trốn. Đương nhiên, ý nghĩ đã 
biến thành sự thực. Gã ta chết. Tôi trở về lừa gạt mụ ta 
mấy câu, mụ ta liền tin ngay, tiếp tục cho tôi sống ở cô 
nhi viện. Trong thời gian đó, tôi đã quen dần với sự 
việc kia, không còn sợ hãi nữa. Rồi một hôm, tôi nghe 
lén được việc mình sẽ bị bán lần nữa, lần này ngay cả 
em của tôi cũng bị dẫn đi. Thế là, tiên hạ thủ vi cường, 
trước khi bọn họ kịp làm gì thì tôi đã ra tay trước. Sau 



đó, sự việc xảy ra như ngày hôm nay đây." 


Diệp Lăng Tuyết dứt lời, bầu không khí lại rơi vào im 
lặng. Người đàn ông trầm ngâm. Người phụ nữ sửng 
sốt. Còn Diệp Dạ Vũ và Tô Linh Linh thì kinh ngạc. Hiển 
nhiên, họ không hề biết việc Diệp Lăng Tuyết đã từng 
giết người. 

Không biết qua bao lâu, người đàn ông mới lên tiếng: 

"Cháu có dự định gì cho sau này không? 

"Cảm ơn đã quan tâm. Tuy chúng ta mới quen biết 
không bao lâu nhưng nếu chú hỏi thì tôi cũng không 
ngại trả lời. " 

"Tôi sẽ dẫn em mình rời khỏi nơi này. Đi bất cứ đâu, 
làm mọi cách để sinh sống." 

"Không cần khổ sở như vậy. Nếu như cháu chấp nhận 
thì ta sẽ nhận nuôi cháu. Cho cháu một gia đình hoàn 
chỉnh." Người đàn ông vươn tay xoay đầu cô rồi quay 
sang nhìn người phụ nữ. Nàng khẽ gật đầu. 

"Cái gì?" Ba người Diệp Lăng Tuyết, Diệp Dạ Vũ và Tô 
Linh Linh trăm miệng một lời, sửng sốt không thôi. 

"Chú nói vậy là có ý gì?" Diệp Lăng Tuyết là người đầu 
tiên lên tiếng, cô lạnh lùng hỏi. 

"Chẳng có ý gì cả. Ta chỉ muốn nhận nuôi cháu mà 



thôi. Hoàn cảnh của các cháu đã đủ đáng thương rồi. 
Không nơi nương tựa lại còn nhỏ, đi vào cái xã hội 
rồng rắn hỗn tạp kia thì sống kiểu gì?" 

"Vậy thì sao? Đó không phải việc của chú." 

"Tiểu nha đầu, ta biết cháu không tin tưởng ta. Bởi vì 
cháu cho rằng ta sẽ giống đám người kia. Ta hiểu lo 
lắng của cháu, cháu sợ ta sẽ thương tổn đến em cháu. 
Nhưng ta có thể khẳng định rằng điều cháu lo lắng là 
dư thừa. Ta thực sự chỉ muốn chăm sóc cho các cháu 
thôi. Các cháu cần gia đình mà ta cũng luôn muốn có 
thêm con. Vợ ta sau lần sinh con trai ta, bởi vì mất máu 
quá nhiều mà không thể mang thai nữa. Con trai của ta 
thì rất muốn có anh chị em của mình. Nếu nó biết nó có 
thêm một người chị, một người anh và một cô em gai 
thì sẽ rất vui." Người đàn ông nói với giọng chân thành. 

Trong khi Diệp Lăng Tuyết còn đang do dự thì Tô Linh 
Linh và Diệp Dạ Vũ đã nhào về phía người đàn ông, 
hao hức hỏi: 

"Chú nói thật sao? Chú sẽ nhận nuôi chúng cháu sao? 
Sẽ cho chúng cháu gia đình sao?" 

"Đương nhiên, ta không cần thiết phải lừa gạt các 
cháu." Người đàn ông ôm Diệp Dạ Vũ và Tô Linh Linh 
vào lòng. 

"Không được, Tiểu Vũ, Linh Linh, chuyện này còn chưa 
rõ ràng đầu đuôi. Chị không cho phép các em nhận ba 



mẹ nuôi. Tuyệt đối không." Diệp Lăng Tuyết nói, giọng 
quả quyết. Thế nhưng, hai tiểu quỷ kia đâu có dễ dàng 
nhận thua, chuyện gì chúng cũng nghe theo Diệp Lăng 
Tuyết nhưng riêng chuyện này thì không. 

-Tuyến phân cách- 

Sau nửa tiếng tranh luận, Diệp Lăng Tuyết giơ cờ trắng 
đầu hàng. Đối mặt với vẻ kiên quyết của em trai và 
khuôn mặt ủy khuất của em gái thì cô thực sự bó tay. 
Diệp Lăng Tuyết thở dài lắc đầu, cô nhìn người đàn 
ông, nói: 

"Tôi không muốn quan tâm vì sao chú lại nhận nuôi 
chúng tôi. Tôi chỉ muốn chú hứa rằng chú sẽ không đối 
xử với chúng tôi như đám người kia, sẽ làm tốt trách 
nhiệm của một người cha, cho chúng tôi tình thương. 
Nếu như chú khiến Tiểu Vũ và Linh Linh chịu ủy khuất 
thì tôi sẽ cho một kết cục giống đám người trong kia. 
Chỉ vậy thôi." 

"Đương nhiên, chúng ta sẽ đối xử với các cháu thật 
tốt." Người đàn ông thấy Diệp Lăng Tuyết đồng ý thì rất 
vui mừng. Nhưng vừa vươn tay ra định ôm cô thì cô lại 
cất giọng lạnh lùng: 

"Đừng chỉ hứa suông mà hãy thực hiện bằng hành 
động ấy. Cho tôi thấy thành ý của chú. Còn nữa, khi 
nào tôi còn chưa cảm thấy được tình thương của hai 
người dành cho chúng tôi thì tôi sẽ không gọi hai người 
là ba mẹ đâu." 





Nói rồi cô xoay người bỏ đi. Người đàn ông nhìn theo 
Diệp Lăng Tuyết, khẽ lắc đầu thở dài. Xem ra cô con 
gái này của hắn rất khó nói chuyện rồi đây. 

Cả gia đình cùng nhau rời khỏi khu rừng, đi về phía 
chân trời hửng đông. 

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội 
dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hỉnh ảnh của 
trình duyệt để đọc. 

"Vậy tức là, hai người vốn sống ở Italy, không phải 
người ở đây?" Sau khi an vị trên một chiếc máy bay tư 
nhân, Diệp Lăng Tuyết liền lạnh giọng chất vấn người 
đàn ông. Hiển nhiên là cô vẫn chưa chấp nhận được 
việc một đôi vợ chồng mới quen mấy tiếng đồng hồ mà 
đã trở thành ba mẹ mình. 

"Đúng vậy. Ba mẹ là người Italy gốc Hoa." Người đàn 
ông nhàn nhạt đáp. 

"Lai lịch của các người, rốt cục là như thế nào?" Cô 
tiếp tục truy vấn. 

"Ồ? Ý con là gì?" Người đàn ông tỏ vẻ khó hiểu. 


"Hừ, đừng giả ngu với tôi. Máy bay tư nhân Boeing 767 
- 33A/ER được xếp vào top 10 máy bay tư nhân đắt giá 
nhất thế giới với trị giá 170 triệu USD, có khả năng chở 
được lên tới 300 người , trên thế giới chỉ có đúng 3 



chiếc. Có thể mua được nổi thứ này chứng tỏ lai lịch 
của các người không đơn giản. Nói, các người là ai?" 

11 Bốp...bốp... 11 Tiếng vỗ tay giòn dã vang lên từ phía 
người đàn ông. 

"Thông minh. Cực kỳ thông minh. Một đứa trẻ bốn tuổi 
mà có thể quan sát tinh tế và ghi nhớ được những điều 
như vậy thì quả là rất thông minh." Người đàn ông trầm 
trồ tán thưởng. Đứa trẻ này phải có bộ não ưu việt đến 
mức nào mới có thể nhớ được những điều nhàm chán 
không phù hợp với lứa tuổi như thế này cơ chứ. 

Khẽ liếm môi, người đàn ông cất giọng: 

"Con đã từng nghe nói tới Cửu Lam gia tộc chưa?" 

Cửu Lam gia tộc? Diệp Lăng Tuyết hơi ngẩn ra. Hình 
như cô đã từng nghe thấy ở đâu rồi thì phải. 

"Cửu Lam gia tộc...Cửu Lam gia tộc..." Cô lẩm bẩm. 
Khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ. Rồi, như nghĩ ra điều gì 
đó, đôi mắt cô sáng lên. Cô quay sang hỏi người đàn 
ông: 

"Chú là Cửu Lam Nhiễm?" 

"Xem ra, con biết ta?" 

"Sao lại không biết được cơ chứ? Thế giới này được 
cai quản bởi ngũ đại gia tộc, ngũ đại gia tộc danh tiếng 



vang dội khắp nơi, ai ai cũng biết. 11 

"Ồ? Vậy sao, nếu thế thì con có thể nói một chút về 
ngũ đại gia tộc không?" Cửu Lam Nhiễm hứng thú nhìn 
cô. Trí nhớ của nhóc con này cũng không vừa đâu. 

"Ngũ đại gia tộc bao gồm Tư Đồ gia tộc, Hiên Viên gia 
tộc, Cửu Lam gia tộc, Nam Cung gia tộc và Âu Dương 
gia tộc. Trong đó, nhà chính của Tư Đồ gia tộc ở Mĩ, 
đứng đầu là gia chủ Tư Đồ Lăng Chí; nhà chính của 
Hiên Viên gia tộc ở Trung Quốc, đứng đầu là gia chủ 
Hiên Viên Ngạo Thiên ; nhà chính của Cửu Lam gia tộc 
ở Italy, đứng đầu là gia chủ Cửu Lam Nhiễm ; nhà 
chính của Nam Cung gia tộc ở Nga, đứng đầu là gia 
chủ Nam Cung Thiên Minh ; nhà chính của Âu Dương 
gia tộc ở Singapore, đứng đầu là gia chủ Âu Dương 
Minh Triết. Năm gia tộc này nắm giữ cả hắc bạch 
lưỡng đạo. Đặc biệt, năm người đứng đầu còn là thân 
bằng hảo hữu của nhau, quan hệ vô cùng tốt." Diệp 
Lăng Tuyết vừa mở miệng liền tuôn ra một tràng. Cuối 
cùng, cô hỏi: "Thế nào? Không sai chứ?" 

"Good job. Không sai chút nào. Ba thật kinh ngạc vì 
con có thể nhớ được một loạt những thứ chẳng hề liên 
quan đến bản thân mình thế này đấy. Kỳ thực, không 
phải ai cũng nhớ được những thứ đó như là con nói 
đâu." Cửu Lam Nhiễm cảm thán từ tận đáy lòng. Thế 
nhưng.... 

"Quá khen rồi!" Cô chỉ đáp một câu cụt lủn. Cửu Lam 
Nhiễm thở dài: "Con không cần phải làm mặt lạnh như 



vậy chứ. Giống hệt người bạn Tư Đồ Lăng Chí kia của 
ta." 


Nói xong, Cửu Lam Nhiễm cười sang sảng mà không 
hề nhận ra rằng, khi nhắc đến Tư Đồ Lăng Chí thì đáy 
mắt Diệp Lăng Tuyết xẹt qua một tia xao động nhưng 
rất nhanh bị giấu đi. 


-Hoa lệ phân 

cách- 

Bay suốt gần một ngày trời, khi nhóm người Diệp Lăng 
Tuyết đến Italy thì đã hơn 10 giờ đêm. Hai đứa nhóc 
Diệp Dạ Vũ và Tô Linh Linh đã ngủ say được Cửu Lam 
Nhiễm và Hoa Vân (vợ Cửu Lam Nhiễm) bế trên tay. 
Còn Diệp Lăng Tuyết thì vẫn thức đi ngay sau họ. Sân 
bay lúc này trông thật vắng vẻ vì mọi chuyến bay đều 
đã kết thúc từ lâu. Ngoại trừ đoàn vệ sĩ hộ tống của 
Cửu Lam gia tộc thì trên sân bay cũng chẳng còn mấy 
người. Nhóm người Diệp Lăng Tuyết bước về phía 
đoàn vệ sĩ. 

"Tiểu Nhiễm, Tiểu Vân, chuyến đi của hai người bình an 
chứ ạ?" Người quản gia đứng giữa hai hàng vệ sĩ quan 
tâm hỏi han Cửu Lam Nhiễm và Hoa Vân, không có vẻ 
gì là sự câu nệ của người làm với gia chủ. 

"Chú Thẩm, như chú thấy đấy. Lành lặn nguyên vẹn, 
không mất khối thịt." Cửu Lam Nhiễm cười sảng khoái. 
Chú Thẩm là quản gia lâu năm ở nhà hắn. Đối với 
người này, hắn kinh trong như cha mình vậy. 





"Ai dà, về rồi thì tốt." Thẩm quản gia cũng cười. Rồi 
ánh mắt ông dừng lại trên người Diệp Lăng Tuyết." Đây 
là?" 


"Một trong hai cô con gái nuôi mà cháu nhắc đến." Hoa 
Vân lên tiếng trả lời. 

"Chào ông. Cháu là Diệp Lăng Tuyết, ông có thể gọi 
cháu là Tiểu Tuyết cũng được. Cháu sẽ gọi ông là 
Thẩm gia gia nhé!" Diệp Lăng Tuyết hớn hở chào hỏi, 
cô luôn rất thích những người già dễ mến như ông 
quản gia này. 

"Ổ được thôi, cô bé xinh xắn ạ. Vậy ông gọi cháu là 
Tiểu Tuyết nhé!" Hiển nhiên, quản gia Thẩm cũng rất 
thích Diệp Lăng Tuyết, ông xoa đầu cô bé: "Và giờ, 

Tiểu Tuyết dễ thương, chúng ta lên xe rồi về thôi, cũng 
đã muộn lắm rồi." 

"Vâng ạ." Diệp Lăng Tuyết vui vẻ gật đầu, chạy về phía 
mấy chiếc ô tô sang trọng đậu gần đó. 

"Cô bé ngoan thật đó." Quản gia Thẩm đi sau cảm khái 
bình phẩm. 

"Con bé có vẻ thích chú. Chứ với cháu thì nó lạnh nhạt 
lắm!" Cửu Lam Nhiễm thở dài thườn thượt. 

"Rồi nó sẽ thích anh thôi mà." Hoa Vân mỉm cười an ủi 
chồng. Cả ba người rảo bước về phía đoàn xe. 



Đoàn xe băng qua thành phố, đến vùng ngoại ô, nơi có 
nhà chính của Cửu Lam gia tộc. Đến nơi, đoàn xe dừng 
lại, một người vệ sĩ cung kính mở cửa xe. Vừa xuống 
xe, Diệp Lăng Tuyết không khỏi cảm thán mà nhìn toà 
lâu đài trước mắt, nhà chính của Cửu Lam gia tộc. Hoa 
lệ, to lớn mà không mất đi vẻ ấm cúng. 


"Con thích nơi này chứ?" Cửu Lam Nhiễm vừa xuống 
xe, nhìn thấy biểu tình của cô liền hỏi. 

"Rất thích ạ. Nhà chú đẹp thật đấy." Diệp Lăng Tuyết 
hai mắt sáng ngời nhìn toà lâu đài. 

"Vậy thì chúng ta vào thôi chứ nhỉ?" Không biết từ lúc 
nào, Hoa Vân đã đứng bên cạnh cô, cười tươi mà nói. 

"Vâng ạ." Diệp Lăng Tuyết đáp lại vui vẻ. 

"Tuyết Nhi, chào mừng con đến với Italy, vương quốc 
của những bông hoa Lyly xinh đẹp. Và cũng là chào 
mừng con đến với ngôi nhà của chúng ta." 

Vừa bước vào toà lâu đài, Diệp Lăng Tuyết liền bị kiến 
trúc của nó cuốn hút. Chính sảnh cao tầm 10 mét. Trần 
nhà hình mái vòm được lắp kính thủy tinh chống đạn 
nhưng vẫn không làm giảm đi sự trong suốt của nó. 
Các bức tường rộng lớn mang đậm phong cách Thiên 
Chúa giáo bởi những hình ảnh được vẽ trên đó đã mô 



phỏng lại những bức họa nổi tiếng thời kỳ Phục hưng 
như: The Betrothal of the Virgin của Raphael, The San 
Zaccaria Altarpiece của Giovanni Bellini, Bữa ăn tối cuối 
cùng của Leonardo da Vinci, Trường phái Athena của 
Raphael, Đức mẹ đồng trinh thăng thiên của Titian,. 

"Nơi này quả là đẹp thật đó!" Diệp Lăng Tuyết trầm trồ 
khen ngợi. 


"Rất đẹp sao?" Hoa Vân cười mà hỏi. 

"Đúng vậy ạ." 

"Nếu vậy thì ngày mai mẹ bảo người hầu dẫn con đi 
tham quan lâu đài được không? Còn bây giờ muộn rồi, 
nên về phòng nghỉ ngơi thôi." 

"Vâng ạ." Diệp Lăng Tuyết ngoan ngoan gật đầu. 

"Chú Thẩm, phiền chú đưa Tuyết Nhi lên phòng giùm 
cháu." Hoa Vân quay sang nói với người quản gia. 

"Được rồi, Tiểu Vân. Để chú dẫn Tiểu Tuyết đi ngủ." 

-Hoa lệ tuyến phân 

cách- 

Phòng ngủ của Diệp Lăng Tuyết nằm ở cuối hành lang 
lầu ba. Khi quản gia Thẩm vừa mở cửa phòng, ông liền 
ái ngại nói với Diệp Lăng Tuyết: 






"Tiểu Tuyết, xin lỗi cháu. Thằng nhóc Tiểu Nhiễm kia 
nhận nuôi cháu mà không báo sớm một chút làm ông 
không kịp bảo người làm trang trí lại căn phòng. Thật 
ngại quá!" 

"Không sao đâu Thẩm gia gia." Diệp Lăng Tuyết hờ 
hững nói. Một căn phòng toàn màu hồng không phải 
sở thích của cô. Ngược lại, căn phòng lấy màu đen làm 
chủ đạo mới hợp nhãn cô. 

"Cháu không thích màu hồng đâu. Nhìn rất chướng 
mắt. Căn phòng màu đen này cháu thấy rất hợp. ông 
cũng không cần mua thú bông với búp bê nhét đầy vào 
đây đâu. Sẽ làm cho phòng trở nên chật hẹp. Còn tủ 
sách kia nữa, cứ để yên đấy, đừng làm gì cả. Cháu đọc 
sách chính trị pháp luật với tài chính kinh tế cũng được. 
Ngược lại, nếu đổi thành truyện cổ tích là cháu đem đốt 
hết đấy." Diệp Lăng Tuyết nói một lèo. ( Má ơi! IT rơi 
xuống địa cầu!) 

Quản gia Thẩm nghe cô nói mà trợn mắt há mồm. Có 
đứa trẻ nào như nhóc con này không vậy trời. Mới bốn 
tuổi mà đã có sở thích kì lạ như vậy. Thế giới này thật 
là nhỏ bé a ~ Thật nhỏ bé a- 

"Ách, cái đó, Tiểu Tuyết, cháu thực sự không cần đổi 
sao?" Quản gia Thẩm sợ hãi lau mồ hôi mà hỏi. 


"Không cần ạ. Cảm ơn ông nhiều, Thẩm gia gia." Diệp 
Lăng Tuyết vẫn không thay đổi ý kiến. 



"Kia, nếu vậy thì ông đi trước nhé. Có gì cần thì ấn cái 
nút ở đầu giường ấy, người làm sẽ đến ngay. 11 

"Vâng ạ. Chúc ông ngủ ngon." 

"Chúc cháu ngủ ngon." Còn chưa hết câu thì bóng 
dáng quản gia Thẩm đã biến mất từ lúc nào. 

"Trời ạ, có cần nhất thiết phải kinh ngạc đến thế 
không?" Diệp Lăng Tuyết buồn cười lắc đầu. Cũng quá 
quái dị rồi đấy! Nghĩ rồi, Diệp Lăng Tuyết đi vào phòng, 
khoá trái cửa. Tắm rửa xong xuôi, Diệp Lăng Tuyết lại 
tới kéo kín rèm cửa rồi mới yên tâm lên giường. Với tay 
lấy chiếc laptop đen trên bàn, cô tắt đèn sau đó bật 
máy. Diệp Lăng Tuyết sử dụng laptop rất thành thạo. 
Không ai có thể ngờ rằng hacker bí ẩn, nổi tiếng trong 
hắc đạo, được nhiều người biết đến với cái tên "Huyết 
Ưng" lại là một cô bé bốn tuổi - Diệp Lăng Tuyết. 

Lúc này, cô đang thực hiện một cuộc gọi bằng hệ 
thống truyền hình vệ tinh qua máy tính. Chẳng mấy 
chốc, trên màn hình xuất hiện gương mặt của một 
người đàn ông và một người phụ nữ. Người đàn ông 
tầm bằng tuổi Cửu Lam Nhiễm, khuôn mặt anh tuấn, 
cương nghị nhưng lạnh lùng, đôi mắt ưng sắc bén. 
Con người phụ nữ thì....ở người phụ nữ có thể thấy 
được dáng vẻ của Diệp Lăng Tuyết khi trưởng thành. 
Hay nói cách khác, cô chính là một phiên bản thu nhỏ 
của người phụ nữ. 


Chào buổi tối, ba mẹ." Diệp Lăng Tuyết lễ phép nói. 



"Chào buổi tối, con gái." Hai người tươi cười đáp lại, 
rồi người đàn ông hỏi: 


"Tuyết Nhi, con...làm sao mà liên lạc được với chúng 
ta?" 

Người phụ nữ cũng nghi hoặc mà nhìn cô. 

"Con đã xử lý cô nhi viện đó rồi." Cô đột nhiên trả lời 
không đâu. Thế nhưng hai người kia vừa nghe liền 
hiểu. 

"Vậy, bây giờ con đang ở đâu?" Người đàn ông lại hỏi. 

"Cửu Lam thúc thúc đã nhận nuôi con." Diệp Lăng 
Tuyết lại trả lời. Nét mặt người đàn ông thoáng trầm tư. 
Hồi lâu sau, người đàn ông lên tiếng: 

"Con ở Italy, liệu có..." 

"Ba, con nghĩ là sẽ không sao đâu. Dù gì thì Cửu Lam 
thúc thúc cũng là bạn của ba, cho dù bại lộ thân phận 
thì con cũng sẽ không có chuyện gì. Ngược lại, ở cùng 
Cửu Lam thúc thúc thì con sẽ an toàn hơn. Ba mẹ, hai 
người cứ lo nội bộ gia tộc cẩn thận, bảo vệ cho tốt bà 
nội cùng các em. Italy bên này, con sẽ lo liệu ổn thỏa." 
Diệp Lăng Tuyết kiên quyết khẳng định. 

"Haizzz, con đã nói vậy thì ba cũng chẳng thể làm 
được gì. Tuỳ con vậy." 



"Ba, con đã nghĩ, có lẽ nên nói cho Cửu Lam thúc thúc 
biết chuyện này. Sau đó nhờ chú ấy sắp xếp cho chúng 
ta gặp mặt." Diệp Lăng Tuyết lại nói. Người đàn ông 
nhìn Diệp Lăng Tuyết hồi lâu. Cuối cùng, hắn nói: 

"Vậy cũng được. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng: bảo toàn 
được bản thân con và Tiểu Vũ chính là trên hết, nhớ 
chưa?" 


"Đã rõ, thưa ba. Tạm biệt ba mẹ." 

"Tạm biệt con." 

Sau đó, máy tính trở lại chế độ màn hình chính. Diệp 
Lăng Tuyết liền tắt laptop rồi nhắm mắt. 


"Xem ra, mọi chuyện đã bắt đầu hay rồi đây." Cô tự 
nói. 



